Gửi Em Từ Một Góc Trời Xa 
Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Gửi Em Từ Một Góc Trời Xa 


Lý Lạc Long 
Gửi Em Từ Một Góc Trời Xa 


Như Khói Như Sương 

Buổi sáng cuối tuần, ngồi nhìn từng giọt cà phê phin rơi 
chậm vào ly, suy nghĩ vẩn vơ về sự ngắn ngủi, mong manh 
như sương khói của một đời người. Anh chợt nghĩ đến đời 
sống của bản thân mình, sẽ từ giã trạm tạm trú trần gian 
này lúc nào và sẽ đi về đâu? Thiên đàng hay địa ngục, nếu 
có, và sẽ tiếp tục làm gì ở đó? Toàn những câu hỏi mà có lẽ 
không ai có đủ thẩm quyền để có thể giải thích một cách rõ 
ràng được cả . Theo hầu hết các tôn giáo, thì thiên đàng 
dành người “tốt” và địa ngục thì cho kẻ “xấu”, nhưng ngay 
cả quan niêm về “xấu” và “tốt”, tự nó cũng đã thay đổi theo 
từng xã hội, từng phong tục tập quán, từng thời điểm. Hình 
như, trên đời này mọi việc đều tương đối, không có gì là 
tuyệt đối cả, ngay cả đúng và sai, cái đúng nơi này có thể là 
sai nơi khác, và cái đúng ở thời điểm hôm nay có thể bị 
chứng minh là sai trong tương lai. Nếu ai hỏi anh sẽ chọn 
thiên đàng hay địa ngục khi chết. Nếu anh được chọn lựa, 
thì có lẽ câu trả lời của anh hiện giờ sẽ là: Anh chọn nơi nào 
có bạn bè của anh. Em, theo như định nghĩa của “bạn”, thì 
em cũng là một người bạn của anh. 

Anh chợt nhận ra một điều này hơi lạ, là anh đang suy nghĩ 
vẩn vơ, nhưng sao vẫn có em trong đó? Dường như dạo này, 
bằng những con đường không tên, bất định hướng, ngắn hay 
dài, vô tình hay cố ý, em cũng đến và ngang nhiên chiếm 
ngự một phần những dòng tư tưởng và suy nghĩ của anh, 


như một người có rất đầy đủ thẩm quyền. Nhiều lúc anh có 
cảm giác như là em đang quanh quẩn bên cạnh và rất gần 
gủi, dù là mình đang cách núi, ngăn sông. Em như ẩn hiện ở 
giữa vùng ranh giới của thực chân và hư ảo. Với sự giúp sức 
của em, anh đã và đang dệt ra những giấc mơ để trang 
điểm cho đời sống hiện tại, làm hành trang trên đường về 
tương lai. Ngày mai, ai biết được sẽ ra sao? Nhưng những 
ngày vừa qua là những ngày rất vui vẻ trong cuộc sống của 
anh. Xin cám ơn em 

Vui Buồn Nhân Thế 

Dường như đã lâu lắm rồi, anh đã không nằm gác tay lên 
trán nhìn trần nhà, không hề để ý đến cái bóng đơn lẻ của 
mình phản chiếu trên tường mỗi đêm, méo mó và thảm não 
như đang bị hành hạ vì nhớ nhung và cô đơn. Sự thản nhiên 
với ngoại cảnh, quên lảng quá khứ, thờ ơ với hiện tại lẫn 
tương lai đã thay bằng những cảm giác mà có lẽ khi đang 
yêu người, yêu đời, mới cảm nhận được. Cuộc sống nơi xứ 
người, trôi qua lặng lẽ, tẻ nhạt. Anh đã không để ý lắm đến 
sự tươi mát, xinh đẹp của mùa xuân, phong cảnh thơ mộng, 
mênh mông sương khói của mùa thu. Chỉ cái nóng của mùa 
hè nhắc anh phải mở máy lạnh, cái lạnh của mùa đông nhắc 
anh phải xem nhiệt độ của lò sưởi và mặc đủ đồ ấm khi ra 
ngoài. 

Thời gian, thoáng qua mau như một giấc mơ và những ngăn 
cửa của các khung ký ức đã lần lượt đóng kín một cách vô 
thức hay hữu tình. Bao nhiêu ước vọng của tuổi hoa niên, 
những nỗi niềm thầm kín, riêng tư, những hứa hẹn, thề 
nguyện với chân tình ngày xưa dường như đã ngoài khả 


năng thực tế, đang từng bước vuột khỏi tầm tay và xa dần. 
Quê hương mờ mịt xa. Bạn bè ngày xưa phiêu bạt, đứa chân 
trời, đứa góc biển. Cuộc sống tha hương, xuôi ngược khắp 
nẻo đường. Tri kỹ, tri âm, người quen biết, gặp gỡ, chung 
một đoạn đường, rồi cũng rẽ hướng, chia tay. Mỗi người trôi 
theo một dòng đời riêng của mình. Người đến rồi người đi 
qua cuộc đời. Ai sẽ là người ở lại? 

Anh chợt nghĩ đến em và anh, đến tình yêu của mình trong 
tương lai, đến việc họp để rồi tan, sớm hay muộn, gần như 
là một quy luật của đời sống trần thế. Hy vọng, là em và anh 
sẽ đi chung một ngã đường trong cuộc sống nhân thế và 
chia tay theo định luật tự nhiên "sinh tử" của tạo hóa. Đời 
người ngắn ngủi và mong manh như khói như sương. Càng 
nghĩ xa xôi, càng thấy mình nhỏ bé và bất lực, quá nhiều 
việc ngoài tâm tay, lại càng bi quan hơn. Do nợ duyên và 
định mệnh đưa đường, mình gặp gỡ và yêu thương nhau. 
Anh đã nhủ lòng là sẽ sống với hiện tại. Yêu thương em với 
tất cả tình yêu anh đang có trong huyết quản, làm hết 
những việc anh có thể làm. Với anh, dù tương lai là thành 
công hay thất bại, tốt hay xấu, anh cũng sẽ hoan hỉ đón 
nhận. Điều chắc chắn, là anh sẽ không bao giờ phải hối hận, 
ăn năn, nuối tiếc vì anh đã yêu, đã sống, và đã làm hết khả 
năng của mình. Dù biết đời nguời như khói sương, đời sống 
vốn vô thường, hôm nay có và ngày mai không . Lòng anh 
hiện giờ rất thanh thản và yên bình để yêu em, yêu người và 
yêu đời . 

Ước Mơ 

Những buổi chiều buồn lang thang dọc bờ hồ, tiếng ca của 


em hình như đang hòa quyện với tiếng sóng vỗ bờ, với tiếng 
gió vi vu, văng vẳng bên tai . Nhớ ơi là nhớ! Những nụ hôn 
vô hình, những vòng tay ôm chân không, những yêu thương, 
luyến ái, mặn nồng gởi trao mà dư hương như luôn luôn 
quanh quẩn, ẩn hiện trong mùi thơm của tách cà phê buổi 
sáng, trong mùi cháy thơm nồng của củi thông trong lò sưởi 
đêm đông. Như mưa xuân, nắng hạ, gió thu, tuyết đông là 
của đất trời. Với anh, dường như em là tất cả, là tình nhân 
để anh yêu thương và được yêu thương, là cái bóng và cảm 
xúc để anh thơ thẩn, sắp vần, ráp chữ, dệt mộng xây mơ, xẻ 
chia nỗi niềm tâm sự, là hy vọng và tương lai để anh thấy 
cuộc đời đáng yêu và đáng sống hơn. 

Con đường tình yêu, anh có thể xem mình như là một trong 
những người may mắn, đã tìm được nửa phần đi lạc của 
mình. Với em, anh có cảm giác là như vậy. Trong thực tế của 
cuộc sống, có rất nhiều người đi suốt cuộc đời vẫn tìm 
không gặp nửa phần đi lạc của họ. Có thể họ cũng có bạn 
đường, hoặc đang sống dưới mái ấm gia đình, nhưng đồng 
sàng dị mộng. Sự kết hợp của họ không phải là do tình yêu 
mà có thể là do những nhu cầu thiết thực của đời sống, của 
xã hội ... v.v đòi hỏi .. Như tâm sự của TTKH: 

“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời. 

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi" 

Hay như của Phan Thị Thanh Nhàn: 

"Người tôi yêu đã đi xa 

Người yêu tôi ở lại nhà. Buồn không!" 

Yêu người và được yêu đã là một sự may mắn thì được sống 
chung với người mình yêu mến phải là một hạnh phúc tuyệt 


vời. Anh hy vọng là con đường tình yêu sẽ dẫn mình đến 
một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Với anh, chắc cuộc 
sống sẽ vô nghĩa, mất hẳn lạc thú nếu đời sống tương lai 
thiếu vắng hình bóng của em. Từ sâu thẳm trong lòng, anh 
thưong mến em như chưa từng biết thương, thực sự muốn 
chia xẻ với em mọi buồn vui của cuộc sống, với tấm lòng và 
khả năng của anh. Đừng hỏi anh tại sao, vì anh không thể 
nào giải thích rõ ràng, rành mạch và hợp lý lẽ bằng ngôn 
ngữ bình thường được đâu. Hãy nhìn vào mắt anh, và lắng 
nghe nhịp đập của trái tim, em sẽ hiểu. 

Bên này mùa Xuân cũng đã về, sân cỏ trước nhà đã xanh 
tươi, cây cũng bắt đầu nẩy mầm kết nụ. Buổi sáng, đã có 
tiếng chim hót ríu rít, líu lo đón chào bình minh, những đàn 
chim về phương nam trốn cái lạnh khắc nghiệt của phương 
bắc hình như cũng đã trở về. Sáng này anh pha hai ly cà 
phê, và đã uống dùm em một ly đó. Ước chi, mỗi buổi sáng 
có thêm nụ hôn của em đi kèm, thì cà phê chắc sẽ thơm 
ngon hơn và ngày sẽ tràn đầy nắng ấm và vui vẻ với anh, dù 
cho ngoài trời có đang mưa hay nắng . 

Chúc em mọi việc vui vẻ và như ý. Hẹn thư sau. 

Anh. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 13 tháng 2 năm 2006 


